Cha Gio Việt Nam Trên 
Đường Chỉnh Phục Châu 
Au 


Phạm Văn Thuận 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


Pham Van Thuan 


Chả Giò Việt Nam Trên Đường Chinh Phục Châu Au 


Tết Việt lại sắp về với những người con xa xứ. Tết Việt lại 
sắp về trên quê hương yêu dấu của chúng ta và,với hơn tám 
mươi triệu đồng bào cùng người thân ruột thịt nơi quê nhà. 
Nhớ lại những ngày thơ ấu xa xưa khi mỗi độ xuân về tôi 
thường mong ngày mong đêm cho mau đến Tết để được 
mặc áo quần mới, được lì xì và được đi thăm những người 
thân ruột thịt. Chỉ vào những ngày đó nếu đến bất cứ gia 
đình người thân yêu ruột thịt nào,hoặc những người quen 
với biết gia đình thì cũng được lì xì và ăn uống thỏa thê. 
Trong mấy ngày Tết, ngoài những món ăn truyền thống 
ngàn đời của dân tộc ta là dưa hấu, bánh chưng, dưa hành, 
thịt kho nước dừa, bánh tráng v.v..., rất nhiều gia đình còn 
có thêm món chả giò (nem) và nhiều món khác nữa kèm 
theo để tăng thêm phần trịnh trọng trong ba ngày xuân về. 
Ở Âu châu thì có lẽ chỉ có nước Pháp với một số ít người 
Pháp là biết đến món ăn này từ lâu vì họ đã từng phục vụ tại 
Việt Nam trong thời kỳ họ còn là những ông chủ trên khắp 
ba miền đất nước.Khi những người lính Pháp từ giã Đông 
Dương để trở về cố quốc có một số người Việt đã đi theo và 
sau đó trên quê hương mới họ mở những quán bán món ăn 
Việt Nam để sinh sống mà trong menu không bao giờ vắng 
bóng món ăn này nhưng vẫn chưa được nổi tiếng. 

Trên đất Pháp,người Pháp hay ngoại nhân nào đó muốn ăn 
món chả giò thì phải vào nhà hàng Việt Nam mới có ăn và 


ăn rất dung cách thức như tai qué hương Việt Nam.Phải ngồi 
vào bàn ăn,phải có rau xà lách để cuốn cuốn chả giò và 
chấm với nước mắm.Trong menu thì món ăn này được ghi là 
nem theo cách gọi của người dân miền Bắc. 

Thời gian đó và cho đến những năm đầu của thập niên tám 
mươi, không một người Việt Nam nào nghĩ rằng món chả giò 
có thể “đơn giản hóa” bằng cách tay cầm cuốn chả giò,chân 
vẫn bước đều trên đường phố và miệng thì vẫn vừa nhai vừa 
thưởng thức hương vị thơm ngon của cuốn chả giò. 

Khi nói đến những món ăn của người Nhật thì người châu 

Âu liên tưởng đến món Sushi. Nói đến người Tàu thì vịt quay 
xá xíu, cơm chiên mì sợi v.v... Người Thái Lan là những món 
ăn ft nhiều đều cay đến tê lưỡi. Người Việt Nam với món cha 
giò,món ăn ngon rất nổi tiếng đã được những bà nội trợ 
“thuyền nhân” đem theo trên đường tị nạn và,có lẽ từ khi 
bước chân xuống chiếc ghe mong manh để vượt đại dương 
tìm tự do thì không một người Việt nào nghĩ rằng nhờ món 
chả giò (nem), một món ăn ngon rất nổi tiếng của Việt Nam, 
mà trải qua một thời gian dài cho đến ngày hôm nay, những 
người Việt ở Hoà Lan đã giải quyết được công ăn việc làm và 
đã có nhiều gia đình trở nên triệu phú. 
Món chả giò đã theo chân người tị nạn đổ bộ lên một quốc 
gia nhỏ bé nhưng rất nổi tiếng về các loại hoa, đặc biệt là 
hoa tulip và môn túc cầu với lối đá tổng lực. Người Hoà 
Lan,trước đó chỉ biết đến nước Việt Nam và người Việt Nam 
qua những cuộc chiến tranh kéo dài hằng bao nhiêu năm 
trời với sự tham dự của hai cường quốc để rồi đã bị chấm 
dứt với sự chiến thắng của phe Cộng sản. 


Chính phủ Hoa Lan khi tiếp nhận người Việt đến tị nan đã tổ 
chức thật chu đáo để giúp cho người mau hội nhập vào đời 
sống mới bằng cách mời gọi mỗi gia đình tình nguyện người 
Hoà Lan nhận một gia đình người Việt tị nạn từ những ngày 
đầu khi mới nhập trại tạm cư.Những gia đình người Hoà Lan 
này được gọi là “bạn gia đình” và họ đã rất sốt sắng trong 
công tác tình nguyện để giúp người tị nạn mau thích ứng với 
đời sống mới. Để tỏ lòng cám ơn những gia đình thiện 
nguyện,người Việt tị nạn thường xuyên mời những “bạn gia 
đình” dùng những büa cơm Việt Nam thân mật mà trong 
thực đơn luôn luôn hiện diện món chả giò. 

Các bà nội trợ ti nạn cuốn cuốn chả giò vẫn bằng thứ bánh 
tráng mỏng như khi còn tại quê nhà nhưng nó đã gây khá 
nhiều buồn phiền cho người làm và người ăn vì khi chiên 
thường bị lủng bị bể rồi từ đó dầu hút theo vào bên trong 
cuốn chả giò nên khi để nguội hơi lâu rồi mới ăn thì thường 
bị mềm và trở thành dai.Thật may mắn cho các bà nội trợ tị 
nạn khi khám phá ra một loại bánh tráng thường được để 
đông đá do Singapore sản xuất.Loại bánh tráng này khi 
muốn sử dụng chỉ cần tháo bao nylon bọc bên ngoài ra một 
lúc là có thể cuốn được dễ dàng và khi chiên nó không bị xì 
bể và ăn rất ngon,rất giòn. 

Người Hòa Lan mê món chả giò này đến độ khi đến dự 
những buổi tiệc trong gia đình hay những buổi lễ lớn của 
cộng đồng người Việt là họ chỉ mong được thưởng thức món 
này.Tôi đã chứng kiến có một cô bé gái người Hòa Lan 
khoảng mười hai tuổi đã ngốn ngon lành một hơi hết ba 
mươi ba cuốn chả giò loại cỡ như ở quê nhà mà các quán ăn 


va nha hang thường bán. 

Đến hôm nay thì có thể nói là không còn một người Hoà Lan 
nào mà không biết đến món chả giò (nem) của Việt Nam và 
người Việt Nam. 

Trước khi món chả giò của Việt Nam chinh phục được người 
Hoà Lan va sau đó lan dan qua các nước xung quanh như Bi, 
Duc,Phap Thuy Sĩ v.v...thì thực ra món chả giò đã có từ khi 
người Tàu và người Nam Dương đến xứ này từ vài chục năm 
về trước và họ đặt tên là Loempia. Hai dân tộc này không 
bao giờ nghĩ ra là có thể đem món đó ra bán ngoài chợ. Chỉ 
có người Việt Nam là một dân tộc chịu khổ chịu cực để mong 
lấy công làm lời và đã thành công. Sau này tôi đã được nghe 
những người thuộc hai dân tộc nói trên cho biết: “Người Việt 
Nam khôn thật khi đem món ăn đó ra bán ngoài chợ”. 
Nhưng ai là người đã đi tiên phong quảng bá món ăn ngon 
này đến với người Hòa Lan ? 

Đó là gia đình ông bà Nguyễn Văn Xứng sinh sống ở miền 
Nam nước Hoà Lan là người đầu tiên đã “can đảm” đem 
món ăn này ra bán ngoài chợ trời để người ăn được thoải 
mái cầm cuốn chả giò vừa đi vừa thưởng thức nó mà không 
cần phải ngồi vào bàn ăn. 

Để phù hợp với khẩu vị người bản xứ,gia đình ông bà 
Nguyễn văn Xứng đã làm theo công thức:Giá + cà rốt + 
hành tây + thịt heo nạc + muối + tiêu + bột ngọt và đường. 
Ông bà Nguyễn văn Xứng đã nắm bắt được sự sợ hãi thịt mỡ 
của người Hoà Lan nên trong công thức làm chả giò của ông 
bà, ông bà chỉ làm với thịt heo nạc mà thôi. 

Sau khi cuốn thành cuốn chả giò,ông bà Nguyễn văn Xứng 


sắp vào một cái khay lớn.Khi cái khay đã đầy kín cha giò sẽ 
được ông bà đem để vào tủ đá với nhiệt độ âm mười tám độ 
cho đông cứng lại và khi chiên không cần thiết phải để chả 
giò tan mềm trước. 

Ông Nguyễn Văn Xứng tâm sự: “ Nhân ngày ba mươi tháng 
tư hằng năm là ngày lễ của Nữ Hoàng Hoà Lan nên mọi 
người buôn bán trong ngày đó được hoàn toàn miễn thuế và 
vì vậy người “bạn gia đình ” của tôi đề nghị là nên làm và 
bán món chả giò vì đó là món ăn “ ngon hết sảy ”; ông ta đã 
quả quyết với tôi như thế.Lúc đó bà xã tôi không biết phải 
làm cuốn chả giò có kích cỡ ra làm sao và bán bao nhiêu 
một cuốn.Thôi thì chúng tôi cứ làm đại như công thức nói 
trên,kích cỡ thì bằng cuốn chả giò mà mình thường ăn và 
làm khoảng năm trăm cuốn.Tôi lấy một cái nồi nhỏ để chiên 
và chiên bằng ga.Mỗi cuốn tôi đề giá bán là năm mươi xu 
gulden thời năm 1983.Khi cuốn chả giò được chiên chín tôi 
đặt nó vào một tờ giấy ăn mà tiếng Hoà Lan của mình gọi là 
servet,còn tiếng Mỹ gọi là napkin.Cuốn chả giò sẽ được 
người ăn,nếu muốn, “phết” lên một loại sốt thay cho nước 
mắm.Sốt này tôi làm theo công thức rất giản tiện là tương 
cà tô mát nguyên chất nấu lên thật kỹ với đường và bột 
ngọt thì sẽ cho ra một vị chua chua ngòn ngọt rất thích hợp 
với tính “hảo ngọt”của người Hòa Lan.Tôi thật không thể ngờ 
là chỉ trong vòng chưa đến hai tiếng là bán sạch sẽ hết năm 
trăm cuốn chả giò mà người sắp hàng chờ đến phiên vẫn 
còn dài hơn cả chục thước.Những người ngày hôm đó không 
mua được đã dam châm dam cang la ó tôi dữ dội lắm.Từ sau 
ngày đó tôi đã quyết định xin giấy phép buôn bán ở phòng 


thương mai thị xã và ghi tên xin chỗ ban trong các chợ trời 
lớn gần nhà.Ngày đầu tiên nhận được chỗ bán,có một phóng 
viên của một tờ báo lớn nhất nhì ở Hoà Lan đến phỏng vấn 
tôi về sự khác biệt giữa Loempia Việt Nam,Tàu và Nam 
Dương.Dĩ nhiên chả giò của mình hơn chả giò của hai nước 
kia là vì chả giò của mình có rất nhiều rau, thịt nạc và gần 
như không có mỡ,một ưu thế đối với người Hoà Lan.Sau này 
có rất nhiều gia đình bán chả giò đã thay cọng giá bằng 
khoai tây bào cho cuốn chả giò được bùi hơn.Cuốn chả giò 
cũng được cuốn theo kích thước mới dài khoảng mười bốn 
cen ti mét,và đường kính là hai cen ti mét. 

Giá tiền mỗi cuốn bây giờ tùy theo người bán,có chỗ tám 
mươi xu Euro; cũng có chỗ lấy chan một Euro.” 

Chợ trời thường nhóm mỗi tuần một lần ở một vùng.Cũng có 
những vùng nhóm ba ngày, năm ngày hoặc nhóm luôn một 
tuần sáu ngày.Ngày nay thì tất cả các chợ lớn hoặc nhỏ 
khắp nước Hoà Lan đều có người Việt đem món chả giò 
quảng bá đến người bản xứ và...làm giàu. 

Có một gia đình Người Việt đã nghĩ ra cách bán mới lạ và 
cũng khá thành công,đó là: bánh mì kẹp chả giò và đặt tên 
là “ Sàigòn hoi ” nghĩa là Chào Sàigòn.Với cách bán này thì 
chỉ thích hợp với những người có một chỗ bán nhất định tại 
một địa điểm nào đó chứ không được phổ thông lắm trong 
các chợ trời. Những người bán ở chợ trời không ai bán như 
vậy. 

Có một việc đáng ghi nhớ nữa là có gia đình anh Chánh và 
chị Tuyết ở Oegstgeest, thuộc miền Nam nước Hoà Lan đã 
bán món chả giò này theo phong cách như lúc còn ở quê 


nha. Anh Chánh chiên chả giò ở nhà rồi sap lên một cái 
mâm để cho chị Tuyết đứng trước cửa các siêu thị mời chào 
khách mua. Dĩ nhiên buôn bán kiểu này thì không hợp lắm 
với người Hoà Lan vì vấn đề vệ sinh và nhìn cũng không 
được bắt mắt lắm bằng chiên ngay tại chỗ nên sau một thời 
gian ngắn,gia đình anh Chánh và chị Tuyết cũng được phép 
nhận một chỗ bán theo đúng như quy định. 

Có một người Việt tị nạn gốc Tàu thấy người Hoà Lan mê 
món chả giò quá liền tức khắc mở xưởng sản xuất chả giò 
để phân phối đến các siêu thị khắp nước Hoà Lan và các 
nước chung quanh rất nổi tiếng.Người Việt gốc Tàu đó là ông 
Trịnh Vĩnh Bình mà một tờ báo lớn có số phát hành nhiều 
triệu số mỗi ngày đã gọi ông Bình là “ Vua chả giò”.Sau này 
ông Trịnh Vĩnh Bình đã sang lại cái xưởng sản xuất chả giò 
đó với giá khoảng một triệu đô la Mỹ và ông đã trở về quê 
hương lập gia đình mới để sinh sống làm ăn. 

Kể từ khi người Hoà Lan du lịch đến nước Việt Nam thì họ 
mới hiểu là cuốn chả giò không lớn và dài như những người 
Việt đang bán ngoài các chợ ở Hoà Lan. Khi ăn thì phải có 
các loại rau thơm kèm theo và phải chấm với nước mắm. 
Bây giờ thì người Hoà Lan đã biết phân biệt hàng nào bán 
ngon và hàng nao dé. Có thật nhiều người Hoà Lan khi đi du 
lịch ở Việt Nam về đã đến hàng chả giò của người Việt và 
:“muốn có món chả giò ăn sống”. Người bán hang sẽ hiểu 
ngay là người mua muốn mua món gì và hỏi lại :“Chả giò 
sống ăn với nước mắm hay với tương?”. Nếu được trả lời là 
ăn với tương tức là họ muốn món gỏi cuốn. Nếu được trả lời 
là ăn với nước mắm là họ muốn bì cuốn. 


Hiện nay tai Hoà Lan có hai hãng sản xuất cha giò rất nổi 
tiếng là hãng Thanh Long và Thế Vy.Hãng Thanh Long 
chuyên sản xuất chả giò,hoành thánh ,bánh bao v.v...qua 
các nước trong khối EU và nhập cảng vài món ăn từ Việt 
Nam qua. 

Hãng Thế Vy là của người em ruột ông Nguyễn Văn Xứng 
mới mở khoảng năm năm nay, chuyên sản xuất chả 
giò,bánh quai vạt và một vài thứ bánh của người Nam 
Dương cho người Việt Nam bán tại các chợ trời và các quán 
an. 

Món chả giò giờ đây đã là một món ăn rất nổi tiếng va qua 
quen thuộc với gần như là tất cả mọi người dân trong những 
nước thuộc khối EU. 

Bây giờ thì khi đi đến bất cứ chợ nào ở toàn nước Hoà Lan, 
không khó lắm để thấy gian hàng “Vietnamese Loempia” 
(chả giò Việt Nam) luôn luôn góp mặt trong bất cứ hoàn 
cảnh thời tiết nào để quảng bá đến người bản xứ một món 
ăn, mà khi gọi đến tên là mọi người biết nó là của một dân 
tộc có truyền thống đoàn kết, chịu đựng và anh hùng. 

Không hiểu rồi đây món Phở Bắc có ai có cách nghĩ nào đó 
để đem ra chợ trời cho mọi người có thể cũng vừa đi 
vừa...húp không. 

Phở Bắc đã có tiếng là món súp rất ngon nên được người Âu 
châu nói chung,và người Hoà Lan nói riêng khen ngợi và 
thường hỏi thăm những địa chỉ có bán món ăn này để đến 
thưởng thức và,cũng để nhớ lại những ngày đã chu du khắp 
ba miền trên quê hương thật đẹp của người Việt Nam chúng 


ta./.. 
Hoa Lan,những tháng ngày cuối năm dương lịch 2007 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: Tac gia / vnthuquan 
Được ban: mrs đưa lên 
vào ngày: 3 tháng 1 năm 2008 


